Tháo Gỡ 


Thích Nhất Hạnh 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di 
động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Tháo Gỡ 


Thích Nhất Hạnh 


Tháo Gỡ 


Sự thật quan trọng nhất mà tôi đang sống là: trong tôi, không còn 
hận thù và kỳ thị. Điều này đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. 
Tôi có thể chấp nhận và thương yêu được con người, dù con người 
ấy thuộc về tôn giáo nào, chủng tộc nào, văn hóa nào hoặc chính 
kiến nào. 

Tôi không còn oán hận ai, dù người ấy hoặc nhóm người ấy đã 
làm cho tôi khổ, cho gia đình và đất nước tôi điêu đứng, đã dán 
nhãn hiệu chính trị và tôn giáo cho tôi để có thể làm hại chúng tôi. 
Đối với ai tôi cũng mong muốn cho người ấy hết khổ, hòa giải 
được với người thân và tìm lại được nguồn vui sống. Tôi biết trong 
quá khứ đã có và trong hiện tại cũng đang có những người có cái 
nhìn như tôi, biết hiểu, biết thương, biết tha thứ, và trong tương 
lai sẽ cũng có nhiều, rất nhiều người như thế. 

Bạn để cho tôi nhắc lại một vài câu chuyện quá khứ. Vua Lý Thánh 
Tông vào mùa Đông năm Ất Mùi (1055), trời giá rét, đã bảo với các 
quan: Trẫm đang nghĩ đến những người tù bị giam trong ngục, khổ 
sở về gông cùm, chưa biết rõ ngay gian, mà ăn không được no 
bụng, áo không kín mình, gió rét khổ thân, hoặc có kẻ chết không 
nơi nương tựa, trẫm rất thương xót. Vậy các quan nên hạ lệnh cho 
hữu ty phát chăn chiếu cho mọi người trong tù và mỗi ngày cho họ 
ăn đủ hai bữa cơm. 

Cũng vua Lý Thánh Tông năm 1065, trong một phiên xử kiện ở 
điện Thiên Khánh đã chỉ vào công chúa Đỗng Thiên đứng hầu bên 
cạnh mà bảo: Lòng ta yêu con cũng như lòng cha mẹ dân yêu dân . 
Dân vì không biết mà mắc vào hình pháp, ta rất lấy làm thương. 
Vậy thì từ nay về sau, không cứ gì tội nặng hay nhẹ, đều nên nhất 
luật khoan giảm. Trước vua Lý Thánh Tông, vua A Dục (Asoka), 
vị hoàng đế đã thống nhất Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, 
cũng là một ông vua hành trì đạo Bụt như vua Lý, đã ra lệnh ân xá 
cho tù nhân gần như mỗi năm một lần. Trong hai mươi sáu năm 
đầu làm hoàng đế, vua đã ban lệnh ân xá cho tù nhân toàn quốc tới 
25 lần! 


Vào đời Trần, khi quân Nguyên đang uy hiếp nước ta, trong triều 
thần có kể hai lòng, có giấy tờ giao thiệp với giặc. Sau giặc thua 
chạy về Bắc, triều thần bắt được một tráp biểu hàng của các quan. 
Đình thần muốn lục các tài liệu này ra để trị tội. Nhưng thượng 
hoàng Trần Thánh Tông nghĩ rằng làm tội những kẻ tiểu nhân 
cũng vô ích, phải dùng ân đức để tạo dựng đoàn kết, cho nên đã ra 
lệnh đốt cả tráp tài liệu đi trước mặt các quan cho yên lòng mọi 
người. 

Khi đọc những dòng sử như trên nói về cha ông, ta có niềm tin nơi 
dân tộc ta. Ta biết rằng ta cũng có thể làm như cha ông ta, và ta 
biết cha ông ta muốn ta làm hay hơn. Từ hồi còn trễ, tôi đã mơ 
ước dựng lên một tăng thân (đoàn thể tu học) trong đó mọi người 
có khả năng xây dựng tình huynh đệ, biết sống và làm việc với 
nhau trong thương yêu và tha thứ. Khi lớn lên tôi đã thực hiện 
được điều đó, và điều đó đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. 


Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. 
Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyên Kim Vỹ. 


Nguồn: Buddhismtoday 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2006 


